CONG DOAN LOI CHUA 

D6NG THUA SAI CAC THANH TONG DO 

Dc: Giao xir Yen dai, xom 4, Nghi phu, Tp. Vinh, Nghe an 

Dt: 0383.517.248 - Email: thuasaitongdo@gmail.com 
Website: http://msavietnam.org 



THONG BAO TUYEN SINH ON GOI NIEN KHOA 2014-2015 

Kinh gui quy Cha, quy Tu si nam nit, quy Phu huynh va cac ban tre! 

Dong Thua Sai cac Thanh Tong Do (viet tat: M.S.A.) la mot Cong (loan Hoat dong 
Tong do thuoc quyen Giao hoang, bao gom cac Giao si va Tu huynh tham gia vao ciing mot 
dac sung nhu nhau. Doi song huynh de va sii vu tong do la nhung yeu to co ban cua Hoi dong. 
Qua Dang sang lap, Chua Thanh Than da dan dua Hoi dong vao hien dien trong long Giao hoi 
de co vo, huan luyen va dong hanh voi gioi tre va ngudi truong thanh trong on goi linh muc 
va cac muc vu khac trong Giao hoi. 

De tuyen "On goi" cho Dong Thua Sai cac Thanh Tong Do tai Viet nam, Cong doan 
Loi Chua chung con tran trong thong bao den quy Cha, quy Tu si nam nu, quy Phu huynh 
cung cac ban tre ve viec tuyen sinh va thau nhan On goi nien khoa 2014 - 2015, voi nhung noi 
dung nhu sau: 

1. Dieu kien chung cua Ung sinh: 

- La nam thanh nien, Cong giao, 

- Co thien chf ngay lanh; 

- Yeu men Loi Chua va Giao hoi, 

- Thfch hoat dong tong do truyen giao, yeu thich doi song cong doan; 

- Co sue khoe va tinh than tot; 

- Khong mac sieu vi B va cac benh di truyen va truyen nhiem nguy hiem. 

- Do tuoi: tu 19 den 30 tuoi; 

- Don xin vao Dong Thua Sai cac Thanh Tong Do (viet toy); 
-02 tamhinh 5x5. 

2. On goi Linh muc va Pho te vinh vien: 

a - Ung sinh dang hoc Dai hoc hoac Cao dang: 

- Trinh do tieng Anh hoac Phap can ban. 

b - Ung sinh da tot nghiep Dai hoc hoac Cao dang: 

- Tieng Anh hoac Phap tuong duong trinh do B. 

- Ban sao van bang tot nghiep va bang diem (khong can cong chung). 

3. On goi Tu huynh: 

- Toi thieu la tot nghiep Pho thong trung hoc (cap III) hoac Trung cap. 

4. Nhan ho so: 

a. Dia diem: Cong doan Loi Chua, xom 4, Nghi phu, Tp. Vinh, Nghe an. 

b. Thoi gian: tu ngay 08/6 - 08/8/2014. 

c. Hinh thiic: 

1°. Nop true tiep tai dia chi a muc 4.a. 



2 . Ung sinh co the nop ho so qua dia chi email: thuasaitongdo@gmail.com. 
Khi nop ho so bang hinh thiic nay, cac ban hay scan don xin vao dong (viet tay), anh 
va nhung giay to theo nhu yeu cau de gm cho chung toi. Hinh thiic nay uu tien hon 
cho nhung ngudi o xa, nhung ngudi dang theo hoc o cac truong Trung cap, Cao dang, 
Dai hoc {ung sinh vui long cho biet so ctien thoai hoac thong tin lien lac). 

5. Thoi gian thi: ngay 10/8/2014, cu tbi la: 

- 07 h 30' - 09 h 30': mot bai luan Viet van. 

- 09 45' - 10 45': mot bai trac nghiem Anh van. 

h h 

-11 00 '-16 30': phong van ve y huong tu tri theo thii tu ABC. 

6. Dia diem thi: 

- Cong doan Loi Chua, xom 4, Nghi phu, Tp. Vinh. 

7. tTng sinh trung tuyen: 

- Ung sinh trung tuyen se duoc thong bao true tiep 

- Truoc khi gia nhap cong doan, ung sinh se duoc huong dan de hoan tat nhung giay 
to can thiet. 

Kmh mong quy Cha, quy Tu si, quy Phu huynh khfch le va tao dieu kien cho cac ban 
tre thien chi dap lai tieng Chua moi goi va quang dai dan than phuc vu Giao hoi va xa hoi nhu 
long Chua mong muon. 

Xin cam on quy Cha va toan the quy vi! 

Bao nham, ngay 08 thdng 6 nam 2014. 
Dai Dien Dong Thira Sai cac Thanh Tong Do tai Viet Nam 




Lm. Mac-ti-no Nguyen Xuan Hoang 



Ghi chu \ Doi vai nhung ling sinh a xa, neu can cho an - nghi va dua don tu cac ben xe toi cong doan, cung nhu 
nhung thac mac khac xin vui long lien he voi s6 dien thoai: 0989811108 va 0383.517.248 trudc ngay 09/8/2014. 



